I Chương n 

- MỆNH ĐẺ - TẬP HỢP 

A. TÓM TẤT LÝ THUYÉT 

I. MÊNH ĐẺ 

1. Mệnh đê : là một khẳng định hoặc là đúng hoặc là sai và không thể vừa 
đúng vừa sai. 

Ví du : • “2 + 3 = 5” là MĐ đúng. •“ V2 là số hữu tỉ” là MĐ sai. 

• “Mệt quá!” không phải là MĐ. 


2. Mệnh đề chứa biến 

Ví du : Cho khẳng định “2 + n = 5”. Khi thay mồi giá trị cụ thể của n vào 
khẳng định trên thì ta được một mệnh đề. Khẳng định có đặc điểm 
như thế được gọi là mệnh đề chứa biến. 

3. Phủ đinh của môt mênh đề 

Phủ định của mệnh đề p ký hiệu là p là một mệnh đề thoả mãn tính chất 
nếu p đúng thì p sai, còn nếu p sai thì p đúng. 

Ví du : P: “3 là số nguyên tố”. p : “3 không là số nguyên tố”. 

4. Mênh đề kéo theo 

Mệnh đề “Nếu p thì Q” gọi là mệnh đề kéo theo, ký hiệu p =ỉ> Q. 

Mệnh ácP =>■ Q chỉ sai khi p đúng đồng thời Q sai. 

Ví du : Mệnh đề “1>2” là mệnh đề sai. 

Mệnh đề “ V3 < 2 =>- 3 < 4 ” là mệnh đề đúng. 

Trong mệnh đề p = 4 * Q thì 

P: gọi là giả thiết (hay p là điều kiện đủ để có Q). 

Q\ gọi là kết luận (hay Q là điều kiện cần để có P). 

5. Mệnh đề đảo - Hai mệnh đề tương đương 

Mệnh đề đảo của mệnh đề p = 4 - Q là mệnh đề Q = 4 > p. 

Chú ý : Mệnh đề đảo của một đề đúng chưa hẵn là một mệnh đề đúng. 

Nếu hai mệnh đề p = 4 > Q và Q = 4 - p đều đúng thì ta nói p và Q là hai mệnh 
đề tương đương nhau. Ký hiệu p 44 ( 2 ' 


cGV: Dương Phước Sang 




Cách phát biểu khác : + p khi và chỉ khi Q. 

+ p là điều kiện cần và đủ để có Q. 

+ Q là điều kiện cần và đủ để có p. 

6. Ký hiẽu V, g 

V: đọc là với mọi 3: đọc là tồn tại 

Ví dụ : Vx £ M, X 2 > 0: đúng 3n € z, n 2 - 3n + 1 = 0: sai 

7. Phủ đinh của mênh đề với moi, tồn tai 

Mệnh đề P: Vx € D, T(x) có mệnh đề phủ định là 3x 6 D, T(x). 

Mệnh đề P: 3x 6 A r(x) có mệnh đề phủ định là Va: 6 D, T(x). 

Lưu ý : 

Phủ định của “a < b” là “a > b” Phủ định của “a = b” là “a ^ b” 

Phủ định của “a > b” là “a < b” Phủ định của “a : b” là “a/b ” 


Ví dụ : P: 3n € z, n < 0 p : Vn ẽZ,n>0 


II. TÁP HƠP 

Cho tập họp A. Nếu a là phần tử thuộc tập A ta viết flẽA 

Nếu a là phần tử không thuộc tập A ta viết aỆA. 

1. Cách xác định tâp hợp 

a. Cách liẽt kê 

Viết tất cả phần tử của tập họp vào giữa dấu {}, các phần tử cách nhau bởi 
dấu phẩy (,) 

Ví du : Ẩ= (1,2,3,4,51 

b. Cách nêu tính chất đăc trưng 

Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập đó. 

Ví dự : A = {x €E RI2x 2 - 5x+ 3 = 0} 


Ta thường minh hoạ tập họp bằng một đường cong khép 
kín gọi là biểu đồ Ven. 



2. Tập họp rỗng : Là tập họp không chứa phần tử nào. Ký hiệu ệ. 

A^ ộ <^3x : X ^ A 

3. Tâp lio i) con của mốt tâp lio i) 


cGV: Dương Phước Sang 



Ac B <=>Vx £ A,x e B 

Chứ v : • Ả c A •ộcA •AcB,BcC^AcC 

4. Hai tâp hợp bằng nhau : 

A = B 4» Vz, (x e A o X e B) 

m. CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẢP HƠP 



4. Phần bù : Khi B c A thì A\B gọi 
là phần bù của B trong A. Ký hiệu 

°ỉ 

Vậy, CỊ = A\B khi B c A . 


IV. CẮC TÁP HƠP SÓ : 

°°Tập số tự nhiên N = {0,1,2,3,4,5,6,...}, ngoài ra N* = N\{0} 



cGV: Dương Phước Sang 


3 












■^Tập số nguyên z = {..., -3,-2,“1,0,1,2,3,...} 


°°Tập các số hữu tỉ Q = {x = — I m,n ẽZvàn^ 0} 
n 

°°Tập số thực R gồm tất cả các số hữu tỉ và vô tỉ. Tập sổ thực được biểu 
diễn bằng trục số. 

—§- ±j?o 

Quan hệ giữa các tập số : NcZcQcK 


2. Các tập con thường dùng của R 


<T(a\b)= {xeMlacxc&Ị 

- oo ^ 6 + OG 

°°(a; +oo) = {rellr>fl} 

- oo ^ + oo 

o*(-oo ; b) = {x g R 1X < b} 

- oo ỹ + oo 

<T[a ; b] = {x € M 1 a < X < b} 

-.00. . í* Ỹ . T .+ a po 

^[a ; tì) = {x <E M 1 ữ < X < £} 

-. 88-3 —í__^ 

ữ ’(ữ;ố] = {rẽKlfl<r<ỉí) 

- oo ^ Ỹ + oo 

^[a ; +oo) = {jcellr>fl} 

-00 1 + oo 

^(-oo ; b] = {x € R 1X < b} 

- oo ^ + oo 


cGV: Dương Phước Sang 














Chủ ý : R = (—00 ; +00) 

3. Cách tìm giao, hơp, hiêu của các tâp hơp AM c R 

a. Cách tìm giao của A và B 

Biểu diễn các tập họp A và B đó lên cùng một trục số thực (gạch bỏ các 
khoảng không thuộc A và các khoảng không thuộc B). Phần còn lại trên 
trục số là kết quả AC\B 
Ví du : [1 ; 7] n (-3 ; 5) = [1 ; 5) 

-00 -3 1 5 7 . „ 

b. Cách tìm họp của A và B 

Tô đậm các khoảng của A, tô đậm các khoảng của B (không gạch bỏ bất 
kỳ khoảng nào trên trục số), sau đó gạch bỏ các khoảng không được tô 
đậm. Lấy hết tất cả các khoảng được tô đậm làm kết quả cho tập A u B 
Ví du : [1 ; 7) u (-3 ; 5) = (-3 ; 7) 

- 00 ”3 J 57 + 

c. Cách tìm hiẽu của A cho B 

Tô đậm tập các khoảng của tập A và gạch bỏ các khoảng của tập B, sau đó 
gạch bỏ luôn các khoảng chưa được tô hoặc đánh dấu. Phần tô đậm không 
bị gạch bỏ là tập hợp AXB 
Ví du : [1 ; 7) \ (-3 ; 5) = [5 ; 7) 



cGV: Dương Phước Sang 









§1. MỆNH ĐÈ 


BẢI TÁP Cơ BẢN 

1.1. Câu nào dưới đây là mệnh đề đúng, câu nào là mệnh đề sai? 

a.Đây là đâu? b.PT x 2 + x- l= 0vô nghiệm 

C.X +3 = 5 d.16 không là số nguyên tố 

1.2. Các mệnh đề sau đúng hay sai. Nêu mệnh đề phủ định của chúng 

a. “Phương trình X 2 - X - 4 = 0 vô nghiệm” 

b. “6 là số nguyên tố” b.“Vn e N, n 2 - 1 là số lẻ” 

1.3. Xác định tính đúng sai của mệnh đề A, B và tìm phủ định của nó 

A: “Vxe R, x 3 >x 2 ” B: “3xe N, X : (x+1)” 

1.4. Phát biểu mệnh đề p =ỉ> Q, xét tính đúng sai và phát biểu mệnh đề đảo 
của nó 

a . P: “ ABCD là hình chữ nhật” và Q: “AC và BD cắt nhau tại trung điểm 
mỗi đường” 

b. P: “3 >5” và Q: “7 > 10” 

C.P: “ ABC là tam giác vuông cân tại A” và Q: “Góc B = 45°” 

1.5. Phát biểu mệnh đề p Q bằng 2 cách và xét tính đúng sai của nó 

a. P: “ ABCD là hình bình hành” và Q: “ AC và BD cắt nhau tại trung 
điểm mỗi đường” 

b. P: “9 là số nguyên tố” và Q\ “9 2 + 1 là số nguyên tố” 

1.6. Hãy xét tính đúng sai của các mệnh đề sau đây và phát biểu mệnh đề đảo 
của chúng 

P: “Hình thoi ABCD có 2 đường chéo AC và BD vuông góc nhau” 

Q: “Tam giác cân có 1 góc bằng 60° là tam giác đều” 

R: “13 chia hết cho 2 nên 13 chia hết cho 10” 

1.7. Cho mệnh đề chứa biển P(x): “x > X 2 ”. Xét tính đúng sai của các mệnh 
đề sau: 

a.P(l) b.P( 1) c.Vx e N, P(x) d.3x e N, P(x) 

1.8. Phát biểu mệnh đề A B và A ^4- B của các cặp mệnh đề sau và xét tính 
đúng sai của chúng 

a.A: “Tứ giác T là hình bình hành”, B: “Tứ giác T có hai cạnh đối diện 
bằng nhau” 


cGV: Dương Phước Sang 



b.A: “Tứ giác T là hình vuông”, B: “Tứ giác T có 3 góc vuông” 

C.A: “x > y”, B: “x 2 > y 2 ”(Với x,y là 2 số thực) 

(1^4: “Điểm M cách đều 2 cạnh của góc xơ}’”, B: “Điểm M nằm trên 
đường phân giác góc xơ}’” 

1.9. Hãy xem xét các mệnh đề sau đúng hay sai và hãy phủ định chúng 
Vx e N, X 2 > 2x 3x e N, (x 2 + x) / 2 Vx e z, X 2 - X -1 = 0 

1.10. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng 
A: “Một số tự nhiên tận cùng là 6 thì số đó chia hết cho 2” 

B: “Tam giác cân có 1 góc = 60° là tam giác đều” 

C: “Neu tích 3 số là số dương thì cả 3 số đó đều là số dương” 

D : “Hình thoi có 1 góc vuông thì là hình vuông” 

1.11. Phát biểu thành lời các mệnh đề sau đây và xét tính đúng sai của chúng 

a. A: Vx € M,x 2 <0 B: 3x € M,x 2 < 0 

b. C: Vx €. K, — > X + 1 D: Hl € M, — > X + 1 

X X 

C.E: Vx € R, x2 ~ 4 = X + 2 F: 3x € R, X 2 ~ 4 =x + 2 

x-2 X — 2 

d.G: Vx € M,x 2 -3x + 2 > 0 G: 3x ỊE K^x 2 -3x + 2 > 0 

1.12. Cho số thực X. Xét các mệnh đề chứa biển 

P: “x 2 =1” Ổ: “x = 1” 

a. Hãy phát biểu mệnh đề p =^> Q, mệnh đề đảo của nó và tính đúng sai 
của các mệnh đề đó. 

b. Hãy chỉ ra một giá trị của X làm cho mệnh đề p =3- Q sai. 

1.13. Cho tam giác ABC. Phát biểu mệnh đề đảo của các mệnh đề sau và xét 
tính đúng sai của chúng. 

a. Nếu AB = BC = CA thì ABC là tam giác đều 

b. Nếu AB > BC thì A CB > BA c 

c. Nếu BA c = 90° thì ABC là một tam giác vuông 
BẢI TẢP NÂNG CAO 

1.14. Hãy phát biểu và chứng minh các định lý sau đây 

a.Vn e N, n 2 : 2 => n : 2 b.Vn G N, n 2 : 3 n : 3 


cGV: Dương Phước Sang 



c.Vn G N, n 2 : 6 =>• n : 6 

1.15. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau, nêu rõ lý do và lập mệnh đề 
phủ định cho các mệnh đề dưới đâY 

a.3r e Q, 4r 2 - 1 = 0 b.3n e N, (n 2 + 1) : 8 

c.Vx e ]R,X 2 + X + 1 > 0 d.Vn e N*,(l + 2 + ... + ri) /11 

1.16. Cho P(ri): “n là số chẵn” và Q(n): “7 n + 4 là số chẵn” 

a. Phát biểu và chứng minh định lý “Vn G N, P(ri) =3- Q(ri)” 

b. Phát biểu và chứng minh định lý đảo của định lý trên 

c. Phát biểu gộp 2 định lý trên bằng 2 cách. 

1.17. CMR, V 2 là một số vô tỉ. 

§2. TẬP HỢP 

BẢI TÁP Cơ BẢN 

2.1. Xác định các tập họp sau bằng cách liệt kê 

A = {x e Q I (2x + l)(x 2 + X - l)(2x 2 - 3x + 1) = 0} 

R = {x e z I 6x 2 - 5x + 1 = 0} 
c = {x e N I (2x + x 2 )(x 2 + X - 2)(x 2 - X - 12) = 0} 

D= {x G N IX 2 > 2 và X < 4} 

£={xgZI \fx <2 vàx> -2} 

F={xeZllxl< 3} 

G = {x G z I X 2 - 9 = 0} 

H = {x G M I (x - l)(x 2 + 6x + 5) = 0} 

/= {x G R IX 2 -X + 2 = 0} 

J= {x G N I (2x- l)(x 2 - 5x + 6) = 0} 

K = {x IX = 2k với keZvà-3<x<13} 


cGV: Dương Phước Sang 



L={x(E Zlx 2 >4vàbcl< 10} 

M = {x G z IX = 3k với kẽZvà—l<k<5} 
N= {x e M I X 2 - 1 = 0 và X 2 - 4x + 3 = 0} 


2.2. Hãy liệt kê các phần tử của các tập hợp sau đây 

B = {x € NI6x 2 - 5x +1 = 0} F={xe RI2x 2 - 5x + 3 = 0} 

G = ịx e ZI2x 2 - 5x + 3 = 0} //={x eQI £ = — ,aeN, x>-^} 

T 8 

I là tập họp các số chính phương không vượt quá 400 

2.3. Cho tập họp A = ịx € N IX 2 - lOx + 21 = 0 hoặc X 3 - X = 0} 

Hãy liệt kê tất cả các tập con của A chứa đúng 2 phần tử. 

2.4. Tìm các tập họp con của mỗi tập sau 

a.ộ b.{ộ} 

2.5. Hãy xét quan hệ bao hàm của các tập họp sau 
A là tập họp các tam giác 

B là tập họp các tam giác đều 
c là tập họp các tam giác cân 

2.6. Cho hai tập họp 

A={n €E Zln là ước của 6}, B={n 6 Zl n là ước chung của 6 và 18} 

Hãy xét quan hệ bao hàm của hai tập trên 

2.7. Hãy xét quan hệ bao hàm của 2 tập họp A và B dưới đây. Hai tập họp A 
và B có bằng nhau không? 

a. A là tập các hình vuông và B là tập các hình thoi 

b. A={rt eNln là ước của 6},B={neNlrc là ước chung của 24 và 30} 

2.8. Xét mối quan hệ bao hàm giữa các tập họp sau đây 

A là tập các hình tứ giác B là tập các hình bình hành 

c là tập các hình vuông D là tập các hình chữ nhật 

2.9. Xét mối quan hệ bao hàm giữa các tập họp sau đây 

A là tập các hình tứ giác B là tập các hình bình hành 

c là tập các hình thang D là tập các hình chữ nhật 

E là tập các hình vuông G là tập các hình thoi. 

cGV: Dương Phước Sang 9 



2.10. Cho 


T v = tập họp tất cả các tam giác vuông 
T = tập họp tất cả các tam giác 
T c = tập họp tất cả các tam giác cân 
T đ = tập họp tất cả các tam giác đều 
Tyc= tập hợp tất cả các tam giác vuông cân 
Xác định tất cả các quan hệ bao hàm giữa các tập họp trên 


BẢI TÁP NÂNG CAO 

2.11. Hãy liệt kê các phần tử của các tập họp sau đây 

A= {(x ; X 2 ) IX e {—1 ;0; 1}} B= {(x ;y)\x 2 + y 2 < 2 và x,y € Z} 

2.12. Viết các tập họp sau bằng cách nêu tính chất đặc trưng của chúng 

A = {2,6,12,20,30,-5= 1 ì ỉ -L -L ... 

1 J [ 4 9 16 25 J 

3 4 3 « 1 D = iliẶị..\ 

[5 10 17 26 37 I l 2 3 4 5 I 

2.13. Tìm tập hợp X sao cho {a,b} c X c {a,b,c,d} 

2.14. Tìm tập họp X sao cho X c AvầX c B, trong đó 

A = {a,b,c,d,e} và B = { a,c,ej) 

2.15. Chứng minh rằng 

Với A = ịx e Zlx là ước của 6}, B = ịx e Zlx là ước của 18} thì 
ACB 

2.16. Cho A = (2;5Ị ; B= {5;x} ;C= {x;y;5} 

Tìm các giá trị của cặp số (x;y) để tập họp A = B = C 

2.17. Cho A = {1,2,3,4} ;B = {2,4,3} ; c= '(: 2,3} \ D={ 2,3,5} 

a. Tìm tất cả các tập X sao cho c (zXczB 

b. Tìm tất cả các tập Y sao cho c (zY CẤ 

2.18. Cho A = {x IX là ước nguyên dương của 12};B={xeNlx<5} 

c= {1,2,3} vầD= {xe NI (x+ l)(x-2)(x-4) = 0} 
a.Tìm tất cả các tập X sao cho D cIcẤ 


cGV: Dương Phước Sang 


10 



b.Tìm tất cả các tập Y sao cho c (Z Y (Z B 

§3. CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP 
BẢI TÁP Cơ BẢN 

3.1. Cho A = {1 ,2,3,4} B= {2,4,6} c= {1,3,5} 

Xác định các tập họp A u B, A n B, A u c, A n c,c u B, c n B 

3.2. Cho tập E = {a,b,c,d} ; F= {b,c,e,g} ; G = {c,d,ef\ 

Chứng minh rằng E C\(F u G) = (E n F)\J (E í) G) 

3.3. Cho A = {1,2,3,4,5} vàB = {2,4,6,8}. Hãy xác định AXB, B\A 

3 .4. Ơ10 A = {a,e,i,o} vầE= {a,b,c,d,i,e,of}. Xác định cị 

3.5. Cho E = {x € NI* < 8}, A = { 1,3,5,7}, B = { 1,2,3,6} 

a.Tìm cị, c%,cị n b.Chứng minh Cị uB c ũị nB 

3.6. Cho E = {x € Zlbcl < 5}, F= {x e Nlbcl < 5} 
và B = {jG Z\(x - 2)(x + l)(2x 2 - X - 3) = 0} 

a. Chứng minh A c EvàB c E 

b. Tìm Cị nB , Cị uB rồi tìm quan hệ giữa hai tập này 

c. Chứng minh rằng Cị uB c cị 

3.7. Cho A = {xẼ Nlx : 6}, B = {x € Nlx ; 15}, c = {x € Nlx : 30} 

Chứng minh rằng c = A n B 

3.8. Hãy xác định A n A, A u A, A n </>, A u ộ, cj, cị 

3.9. Cho A = {x G R IX 2 + X - 12 = 0 và 2x 2 - 7x + 3 = 0} 

B = {x €. M I 3x 2 - 13x + 12 =0 hoặc X 2 - 3x = 0} 

Xác định các tập họp sau đây A n B ; A\B ; B\A ; A u B 

3 .10.Ơ1O A={xeNlx<7}vàB = {1;2;3;6;7;8} 
a.Xác định AUB ; ACìB ; A\B ; B\A 


cGV: Dương Phước Sang 


11 



b.CMR, (AUB)\(An5) = (A\B)\J(B\A) 

BẢI TÁP NÂNG CAO 

3.11. Cho tập họp A. Hãy cho biết quan hệ giữa tập B và tập A nếu 

AnB=B AnB = A AuB = A 

AuB = B A\B = ậ A\B = A 

3 .12. Ơ10 A và B là hai tập họp. Hãy xác định các tập họp sau 

a.(A n B) u A b.(A UB)fìB 

C.(A\B) u B d.(A\B) n (B\A) 

3.13. Cho A và B là hai tập họp khác rỗng phân biệt. Mệnh đề nào sau đây là 
mệnh đề đúng 

a.A c B\A b.A c A u B C.A nScẤUS d.A\B c A 

3.14. Chứng minh rằng 

a. A n B c A vàA DB c B 

bA = {ì G Zlx là ước của 6}, 6 = {x e Zlx là ước của 18} thì A c B 
cA n (B u o = (A n B) u (A n Q 

d. P(A n B) = P(A ) n P(B), với P(X) là tập họp các tập con của X 

e. Với A = {x G Zlx là bội của 3 và 4}, B - ịx e Zlx là bội của 12} thì ta 
c ÓA=B 

3.15. Tìm tập họp X sao cho A u X = B với A = {a,b}, B = {a,b,c,d} 

3.16. GỌĨ N(Ạ) là số phần tử của tập A. Cho N(A) = 25; N(B)=29, N(AUB)= 41. 
Tính MAOB); N(A\B); N(B\A ) 

3.17. a.Xác định các tập họp X sao cho {a\b} cXc. {a\b\c\d\e} 

b. Cho A = {1;2} ; B = {1;2;3;4;5}. Xác định các tập họp X sao cho A 
u X = B 

c. Tìm A,B biếtAn6 = {0;l;2;3;4};A\6 = {-3 ;-2} 
và B\A = {6 ; 9; 10} 

3.18. Ơ10 A = {x € z I X 2 < 4}; B = {x e z I (5x - 3x 2 )(x 2 - 2x - 3) = 0} 
a.Liệt kê A ; B 

cGV: Dương Phước Sang 12 



b.CMR (AU5)\(Afì5) = (A\B)U(B\A) 

3.19. Cho tập họp £={xgNI1<x<7} 

A= {x € N I (x 2 - 9)(x 2 -5x-6) = OÌ 
B = {x € N IX là số nguyên tố không quá 5} 

a.CMR, AcỂvàBcE b.Tìm C E A ; C E B ; C E (ADB) 

3.20. Chứng minh rằng 

a. Nếu A c c và B d D thì (AUB) c (C U.D) 

b. A\(B no = (A\B)U(A\0 
C.A \(B UC) = (A\B)n(A\C) 

§4. CÁC TẬP HỢP SỐ 

4.1. Xác định các tập họp sau và biểu diễn chúng lên trục số. 

a.[-3;l)U(0;4] b.[-3;l) n (0;4] 

c. (-oo;l) u (2;+oo) d.(-oo;l) n (2;+oo) 

4.2. Cho tập họp A = (-2;3) và B = [1;5). Xác định các tập họp 

A u B, A n B, A\B, B\A 

4.3. Cho A = {x e K I Ix I < 4} ; B = {x G M I -5 < X - 1 < 8} 

Viết các tập họp sau dưód dạng khoảng - đoạn - nửa khoảng 

AfìB; AXB ; B\A ; R\(A UB) 

4.4. Cho A = {jc G 11X 2 < 4} ; B = {x Ẽ 11 -2<x+l<3} 

Viết các tập họp sau dưới dạng khoảng - đoạn - nửa khoảng 

AnB ; A\B ; B\A ; M\(AUB) 

4.5. Cho A= Ịxễ MI- 3 < X < 5} và B = {x €. Zl -1 < X < 5}. Xác định các 
tập họp A u B, A n B, A\B, B\A 


cGV: Dương Phước Sang 


13 



4.6. Cho hai tập họp A = ịx e MI X > 2} và B = ịx € MI -1 < X < 5}. Xác 
định các tập họp AUB,ADB, A\B, B\A 

4.7. Cho hai tập hợp A = {2,7} và B = (-3;5]. Xác định các tập họp 

AUS.AnB, A\B, B\A 

4.8. Xác định các tập họp sau đây và biểu diễn chúng lên trục số 

a.R\((0;l) u (2;3)) b.R\((3;5) n (4;6)) 

c.(-2;7)\[l;3] d.((-l;2) u (3;5))\(1;4) 

4.9. Cho A = {x e Rll <x< 5},£ = {x (E RI4 < x< 7} và 

C={iG RI2 < X < 6} 

a. Hãy xác định A n B, A nc, B nc, 4 uc, A\(B uC) 

b. Gọi D = {x e Rla < X < b}. Hãy xác định a,b để D cA n B nc 

4.10. Viết phần bù trong R của các tập họp: A= {xgRI-2<x< 10} 

B= {x G R I Ix I >2} ; c= {x G R w <X + 2 < 5} 

4.11. Cho A = {x € R IX < -3 hoặc X > 6}, B = ịx e R IX 2 - 25 < 0} 

a. Tìm các khoảng, đoạn, nửa khoảng sau đây 

A\B ; B\A ; R\(AUB); R\(AnS) ; R \(A\B) 

b. Cho c = ịx e R I X < a) ; D = {x €. R IX > b}. Xác định a và b biết 
rằng c C\B và D n B là các đoạn có chiều dài lần lượt là 7 và 9. Tìm c 
O D 


cGV: Dương Phước Sang 


14 



